NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI l 


NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI 


LỜI NÓI ĐÀU 


Tập NGHỊ THỨC này được Hòa Thượng Chơn Như soạn ra và đọc vào băng cassefte đề 
giúp các Phật tử không có điều kiện đến chùa trực tiếp tu tập cùng chư tôn đức thì cũng có 
thể tự tu tập tại nhà. Nhận thấy Nghi Thức này rắt hữu ích cho hàng Phật tử, chúng tôi đã xin 
phép Hòa Thượng đánh máy và cho in đề phô biến rộng rãi. 


Ngoài ra, trong quyễn Nghi Thức này chúng tôi cũng có in thêm phần Phụ Lục, trích dẫn một 
SỐ bài pháp tiêu biểu của Hòa Thượng đăng rải rác trong các tập Đường Về Xứ Phật 1, 2, 3 
và 8 đề giúp các đạo hữu hiễu thêm một số vắn đề liên quan đến Phật pháp. 


Xin quí đạo hữu đọc kỹ và thực hành đúng theo sự chỉ dẫn này chắc chắn sẽ thấy lợi lạc. 
Đức Thế Tôn có dạy: "Pháp của Ta không có thời gian, đến đề mà thấy" tu tập thì có kết 
quả ngay, không phải chờ đợi kết quả trong tương lai. 


Nếu tinh ý thì quí đạo hữu sẽ thấy nghi thức này thật đơn giản, không có rườm rà, không tụng 
kinh, lễ Phật, trì chú, mà là thực tập, tập theo dỏi hơi thở, tập quán chiếu đề xả tâm (ly dục ly 
ác pháp) đề tâm được an vui, thanh thản. 


Chúc quí đạo hữu đạt kết quả như nguyện. 


Quận Cam, cuối Thu 2000. 
Nhóm Tu Học Nguyên Thủy. 


NGUYÊN HƯƠNG 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Hôm nay chúng con tên là ... (đọc tên của mình), pháp danh ... 

Một lòng thỉnh cầu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, 

Cùng mười phương, ba đời tất cả chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, 

Xin rủ lòng từ bị, lai lâm chứng giám. 

Nhờ sức từ của Tam Bảo, chúng con hôm nay được THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI. 
Xin Đức Bổn Sư Thích Ca thương xót cho chúng con được tu tập theo hạnh người xuất gia, 
trong một ngày một đêm, 

Để gieo duyên Chánh Pháp. 

Để sau này trở thành người đệ tử xuất gia của Phật, 

Đề thân tâm chúng con được thanh tịnh 

Và ra khỏi ba nẻo, sáu đường luân lồi. 


NAM MÔ BÓN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 


BÀI TÁN LƯỬ HƯƠNG 


Lò hương vừa ngút chiên đàn, 

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cỏi xa. 

Lòng con kính ngưỡng thiết tha, 

Ngưởng mong chư Phật thương mà chứng cho. 


Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI 2 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 


BÀI KỆ KHAI KINH 


Pháp Phật nhiệm mầu rất rộng sâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, 
Nay con nghe thấy, xin gìn giữ, 
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu 


Nam Mô Thọ Bát Quan Trai Bồ Tát (3 lần). 
GIỚI TƯỚNG CỦA BÁT QUAN TRAI 


Các giới tử hãy lắng nghe từng giới một (và nếu có Thầy Truyền Giới thì đáp là : 'Mô Phật! 
Con xin giữ được”). Và cô găng giữ một ngày một đêm cho được thanh tịnh. 


1.- Giới thứ nhất: Chư Phật suốt đời không sát sanh, hại vật, vậy một ngày một đêm quí vị 
có giữ được hay không? (Phải cố gắng để thành tựu giới thứ nhất thanh tịnh). 


2.- Giới thứ hai: Chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, quí vị một ngày một đêm 
có giữ được không? (Qui vị hãy cô găng thành tựu giới thứ hai cho được thanh tịnh). 


3.- Giới thứ ba: Chư Phật suốt đời không dâm dục, quí vị một ngày một đêm không dâm 
dục có được không? (Quí vi hãy cố gắng giữ gìn giới thứ ba thanh tịnh) (Ghi chú: Không tà 
dâm là giới thứ ba trong ngủ giới là không được lang chạ, ăn nằm với người không phải là vợ 
hay chồng của mình. Không dâm dục là không hành dâm với bắt cứ ai, ngay cả với người 
phối ngầu). 


4.- Giới thứ tư: Chư Phật suốt đời không nói dồi, quí vị một ngày một đêm không nói dối 
có được không? (Quí vị hãy cô găng giữ gìn giới thứ tư cho thanh tịnh). 


9S.- Giới thứ năm: Chư Phật suốt đời không uống rượu, quí vị trong một ngày một đêm 
không uông rượu có được không? (Quí vị hãy cô găng giữ gìn giới thứ năm cho được thanh 
tịnh). 


6.- Giới thứ sáu: Chư Phật suốt đời không đeo chuỗi tràng hạt, anh lạc, tràng hoa thơm, 
thoa xức dầu thơm vào mình, quí vị trong một ngày một đêm không đeo đô trang sức, thoa 
ướp dâu thơm vào mình có giữ được không? (Phải cô găng giữ gìn giới thứ sáu cho được 
thanh tịnh). 


7.- Giới thứ bảy: Chư Phật suốt đời không nằm, ngồi giường cao tốt đẹp, không ca hát 
và không nghe ca hát. Quí vị trọn một ngày một đêm có giữ được hay không? (Phải cố 
gắng giữ giới thứ bảy cho được thanh tịnh). 


8.- Giới thứ tám: Chư Phật suốt đời không ăn uống phi thời, vậy quí vị trong một ngày 
một đêm không ăn uông phi thời có giữ được không? (Phải cô găng giữ giới thứ tám cho 
được thanh tịnh). 


Bây giờ quí vị đã rõ tám giới tướng của Bát Quan Trai. Vậy bắt đầu từ giờ. phút này. quí vị 
phải giữ gìn nghiêm túc để thực hiện một ngày một đêm cách thức sống của bậc Hiền Thánh 
Tăng ngày xưa. Phải cố gắng tu tập, vì chính nhờ cách sống nầy mà quí vị sẽ tìm được 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI 3 


chơn giải thoát ra khỏi sự khổ đau của kiếp người, và chấm dứt luân lồi sanh tử. Chỉ duy 
nhật có con đường nây mới đưa quí vị thoát ra khỏi biên khô trầm luân mà thôi. 


Ngày mai cũng vào giờ này thì quí vị sẽ làm lễ xả Bát Quan Trai. 


XẢ BÁT QUAN TRAI 


Giới tử tập trung trước chánh điện (hay bàn thờ Phật tại nhà), chắp tay và đọc: 


Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương nhất thế 
chư Phật. (Lạy 1 lạy). 


Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương nhất thế 
chư tôn Pháp. (Lạy 1 lạy). 


Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương nhất thế 
chư Hiên Thánh Tăng. (Lạy 1 lạy). 


Thỉnh 3 tiếng chuông, xá 3 xá và lui ra. (Hoàn mãn). 


NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ 
TRONG THỜI GIAN THỌ BÁT QUAN TRAI 


Xin quí vị ngồi xuống và im lặng lắng nghe Thầy giảng dạy để biết cách thọ Bát Quan Trai. 


Này quí Phật tử, biển khỗổ không bờ bến, nêu không có thuyền từ Tam Vô Lậu Học thì không 
thể vượt lên bờ giải thoát được. Người. muốn chứng được vô lậu, vô thượng Bồ Đề, trước 
tiên cần phải lãnh thọ Giới Pháp. Tắt cả công đức lành đều lấy Giới Luật làm nền tảng, Chư 
Phật đã nhờ Giới Luật mà thành bậc Chánh Giác. Người tại gia hay. xuất gia cũng đều phải 
thọ Giới, tu tập Giới và sống đúng Giới Luật. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị gia duyên 
ràng buộc, khó giữ gìn hết Giới Luật được, cho nên Đức Như Lai chế ra Tám Giới. Tám Trai 
Giới này khiến cho người cư sĩ một ngày một đêm thọ trì sẽ gieo duyên tu hành giải thoát của 
bậc xuất gia, lìa thế tục. Nhờ có gieo duyên này (Bát Quan Trai Giới) nên đời đời kiếp kiếp 
sanh ra làm người liền gặp Chánh Pháp, không gặp tà sư ngoại đạo. Ví như cây cô thụ kia 
ngã về hướng nào thì bóng của nó sẽ ngã theo hướng ấy; người thọ Bát Quan Trai Giới cũng 
vậy. 


Bởi vậy, muốn theo được chánh pháp của Phật thì quí vị Phật tử hãy cố gắng giữ gìn tám 
Giới cho nghiêm chỉnh. Đó là gieo duyên xuất gia. Tuy một ngày một đêm rất ngắn, nhưng 
đây là gieo duyên giải thoát với pháp quí báu không lường của mười phương chư Phật. Khi 
thực tập sống trọn một ngày một đêm như Phật, như chư Hiền Thánh Tăng tức là quí Phật tử 
đã gieo duyên với chánh pháp. 


Vì thế, ngày ấy quí vị hãy xả bỏ hết duyên trân tục, đừng lo nghĩ, bận tâm đến con cái, cha 
mẹ, công ăn việc làm, của cải tài sản, và công việc nhà cửa. Hãy xả bỏ xuống hết! Xả bỏ 
xuống hết đi, để một ngày một đêm làm Thánh Hiền vô sự, để một ngày một đêm được tâm 
hồn thanh thản, an lạc; để một ngày một đêm rèn luyện đạo lực bằng thiền định xả tâm; để 
một ngày một đêm ly dục ly ác pháp. Hãy sống một ngày một đêm với nhân quả toàn thiện; 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI Á 


một ngày một đêm trực nhận đời chẳng có gì, chỉ là một chuỗi ngày dài vô thường, đau khỗ 
của kiêp người. 


Này quí Phật tử! Một ngày một đêm ấy quí vị hãy giữ gìn thân tâm thanh tịnh, theo các pháp 
thiên định mà Đức Phật đã chỉ dạy đề quí vị tu tập và rèn luyện thân tâm, trau dôi một ngày 
một đêm cho được thanh tịnh, trong sạch. 


1.- TẬP TỈNH THỨC TRONG HÀNH ĐÔNG 


Qui vị phải nhớ trọn một ngày một đêm chuyên cần tu tập chánh niệm tỉn giác định câu hữu 
với pháp Tứ Chánh Cần, ngăn các ác pháp và diệt trừ các ác pháp. Nghĩa là quí vị tu trong 
mỗi hành động thân, khẩu, ý. Làm tất cả mọi công việc đều tu tập được cả, như quét sân, 
nấu cơm, lặt rau, v.v... Quí vị nên nhớ kỷ phải dùng pháp hướng tâm để tập tỉnh thức 
trong hành động. 


Thí dụ: Khi đang quét sân thì quí vị hướng tâm (tác ý): 
"Tôi quét sân, tôi biết tôi đang quét sân” 
"Tôi lặt rau, tôi biệt tôi đang lặt rau”. 


"Tôi nấu cơm, tôi biết tôi đang nấu cơm" 


Đó là quí vị đã tu tập tỉnh thức trong hành động quét sân, lặt rau, nấu cơm. Sau đó thì quí 
vị dùng câu pháp hướng đề xả tâm trong hành động (như quét sân, lặt rau, nấu cơm). 


Thí dụ: Quí vị nhắc tâm: 
"Quán ly tham, tôi biết tôi đang quét sân” : 


"Quán ly tham, tôi biết tôi đang lặt rau”. 
"Quán ly tham, tôi biết tôi đang nấu cơm". 


"Quán ly sân, tôi biết tôi đang quét sân" 
"Quán ly sân, tôi biệt tôi đang lặt rau” 
"Quán ly sân, tôi biệt tôi đang nâu cơm. 


Hoặc lúc đang đi thì 


"Quán ly tham, tôi biết tôi đang đi". 
"Quán ly sân, tôi biét tôi đang đi”. 


Đó là quí vị vừa xả tâm vừa tỉnh thức trong hành động của mình. 

"Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang nâu cơm". 

Quán tâm vô thường, tôi biệt tôi đang lặt rau”. 

Quán tâm vô thường, tôi biệt tôi đang quét sân.” 

"Quán tâm vô thường, tôi biệt tôi đang đi.” 

Nghĩa là quí vị đang làm công việc gì thì quí vị tỉnh thức ngay trong công việc đó, và quí 
vị luôn luôn kèm theo câu pháp hướng (vô thường, khổ, vô ngã) đễ xả tâm tham, sân, sỉ của 
mình. Đó là pháp tu xả tâm trong thời gian tu tập thọ Bát Quan Trai. 

Khi đi kinh hànhquí vị cũng tu tập như vậy: 

"Quán ly tham, tôi biết tôi đang đi kinh hành”. 

"Quán ly sân, tôi biệt tôi đang đi kinh hành”. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI 5 


"Quán ly si, tôi biết tôi đang đi kinh hành". 

"Quán tâm như đắt, tôi biết tôi đang đi kinh hành". 
"Quán tâm vô ngã, tôi biết tôi đang đi kinh hành". 
"Quán thân vô thường, tôi biết tôi đang đi kinh hành". 
"Quán thân vô ngã, tôi biết tôi đang đi kinh hành". 


Hoặc làm tất cả mọi công việc, quí vị cũng có pháp hướng xả tâm (nhắc tam theo công việc 
ây). 


Ví dụ: Khi đang nấu cơm thì: 


"Quán thân vô thường, tôi biết tôi đang nấu cơm”. 
"Quán thân vô ngã, tôi biết tôi đang nấu cơm". 


Khi đang lặt rau thì: 


"Quán tâm vô ngã, tôi biết tôi đang lặt rau”. 
"Quán pháp vô ngã, tôi biệt tôi đang lặt rau”. 


Đó là vừa nhắc ta quán chiếu thân, thọ, tâm pháp trong từng hành động theo công việc làm, 
vừa xả tâm mình. 


2.- TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ 


Kế đó quí vị tu định niệm hơi thở. Bây giờ quí vị ngồi xuống, ngồi kiết già hoặc bán già, 
lưng thẳng, quay mặt vào vách, hai mắt nhìn xuống chót mũi. Quí vị bắt đầu hít vào một hơi 
thở, chậm, dài. Khi nào hít vào hết thì quí vị lại thở ra cũng chậm, dài và nhẹ. Khi thở ra hết 
thì quí vị trở lại hơi thở bình thường, kèm theo pháp hướng tâm: "Tôi thở, tôi biết tôi đang 
thở”. 


Thở đúng 5 hơi thì quí vị lại nhắc tâm: "Tôi thở, tôi biết tôi đang thở”. Rồi lại tiếp tục thở 
bình thường. Khi hơi thở ra vào đêu đều, tâm gom lại, và biết rõ hơi thở thì quí vị không cần 
phải nhắc câu "Tôi thở, tôi biết tôi thở" nữa, mà phải nhắc bằng câu khác đề xả tâm mình 
trong khi đang thở. 


Thí dụ nhắc tâm bằng câu: "Quán ly tham, tôi biết tôi đang thỏ”, rồi quí vị thở 5 hơi thở. 
Sau đó lại nhắc tâm: "Quán ly sân, tôi biết tôi đang thở”. Rồi thở tiếp 5 hơi thở, và nhắc 
tâm: "Quán ly si, tôi biết tôi đang thỏ”. Rồi cứ tiếp tực 5 hoặc 10 hơi thở thì một lần 
hướng tâm: 


"Quán đoạn dứt tâm tham, tôi biết tôi đang thở” 
"Quán đoạn dứt tâm sân, tôi biết tôi đang thỏ”. 
"Quán đoạn dứt tâm si, tôi biết tôi đang thỏ”. 


Tiếp tục như thế, cứ cách 5 hơi thở thì một lần hướng tâm (mục đích là đừng để cho một 
niệm khác tự động xen vào trong khi ta đang theo dõi hơi thở). 


Khi tu tập Định Niệm hơi thở như vậy độ 10 phút thì quí vị xả nghỉ. Nếu quí vị có sức ngồi tu 
tập bền lâu thì cũng chỉ nên tu tập đủ 30 phút thì xả nghỉ. Suốt ngày đêm cứ tu tập từng 
hành động, trong công việc làm, hay lúc đi kinh hành, luôn luôn tu tập Định Niệm Hơi 
Thở kèm theo pháp hướng đề xả tâm thì tâm hôn quí vị sẽ được thanh thản. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI ă 


3.- TU ĐINH VÔ LÂU 


Sau khi xả nghỉ để cơ thể lấy lại bình thường xong thì quí vị tu Định Vô Lậu. Định Vô Lậu 
chuyên nhất vào sự suy xét và quán. Quán những sự việc xây ra trong đời sống hằng ngày 
của quí vị. Khí quán xét thấy trong tâm mình đang mắc phải một pháp nào đó khiến cho 
tâm bắt an và bắt toại nguyện, thì quí vị hãy có gắng dùng pháp hướng mà xả nó đi. 
Đội dùng pháp hướng ra lệnh để làm cho tâm bắt toại nguyện, ưu phiền đó rời khỏi tâm quí 

._ Thí dụ khi đang giận ai thì ta phải dùng pháp hướng như sau: "Tôi giận, tôi biết tôi đang 
giận"; hoặc là ”Hít vô tôi biết tôi đang giận, thở ra tôi biết tôi đang giận”. Với pháp 
hướng như thế quí vị thở (vào, ra) 5 hơi (chậm, nhẹ) thì quí vị sẽ thấy cơn giận bắt đầu giảm 
cường độ. Tiếp theo, quí vị có thể dùng câu pháp hướng: “Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi 
hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra". Thở 5 lần rồi lập lại câu pháp hướng ấy, và 
thở 5 hơi nữa thì ta sẽ thấy cơn giận giãm đi quá nửa. Tu tập xả tâm được rồi thì quí vị an 
nhiên tu tập Định Niệm Hơi Thở, đi kinh hành và tu tập trong tất cả hành động khác. Bấy giờ 
sau thời gian tu tập quá mệt nhọc (vì đã ra sức dụng công), cơ thể và tinh thần của quí vị đã 
mõi mật thì hãy tập thư giãn: "Buông xuống! Buông xuống hết!" Quí vị nhắc như vậy để 
rồi toàn thân sẽ thư giãn, và tinh thần thấy thoái mái, an lạc. Một ngày một đêm mà tu tập 
như vậy sẽ thấy kết quả giải thoát khiến cho tâm hỗn vô sự và an lạc, không còn biết lo lắng 
và bận rộn vé mọi việc. 


Vậy kể từ bây giờ cho đến ngày mai, quí vị hãy ra sức tu tập. Ngày mai cũng vào giờ này, 

quí vị sẽ xả thọ Bát Quan Trai. Còn bây giờ thì quí vị cố gắng tu hành như thầy đã dạy: thọ 
Bát Quan Trai, tu thiện pháp. Không cân phải tụng niệm, cúng lễ và sám hối theo các nghi 
thức ngày xưa. 


Nếu quí vị chuyên cân tu tập và sông đúng giới hạnh thì trong một ngày một đêm quí vị sẽ 
thây kêt quả giải thoát đau khô của kiêp người. Nêu biết giới luật Phật có lợi ích không lường 
thì quí vị nên phát khởi thiện tâm, tu tập rôt ráo, liên được thiện giới thanh tịnh. 


khi tu tập và trau dồi thân tâm như vậy là quí vị đã thực hiện giới thể theo pháp môn thiền 
định, như Thây đã dạy ở trên. 


Bây giờ quí vị hãy lắng nghe giới tướng của Bát Quan Trai và có gắng nghiêm túc giữ gìn 
một ngày một đêm cho được thanh tịnh hoàn toàn. (Xin xem Tám Giới đã ghi trong phân 
Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai). 


LỜI NHẮC NHỞ SAU CÙNG 


Thưa quí vị Phật tử, 


Trong một ngày một đêm vừa qua, quí vị đã cố gắng thực hiện đúng đời sống của một bậc 
chân tu. Đó là sự gieo duyên để sau này có đủ duyên để trở thành bậc chân tu giải thoát của 
Phật Giáo, làm gương sáng cho mọi người soi, làm gương hạnh giải thoát cho mọi người tu. 
Ngày nay quí vị mới gieo duyên, ngày mai quí vị sẽ là những bậc Thánh Tăng. Phải có gắng 
mỗi tháng chọn lẫy một ngày tu tập sống làm Phật thì mới mong có ngày làm Phật thật 
sự, tức là giải thoát hoàn toàn, tâm bắt động hoàn toàn. 


Một ngày một đêm quí vị có thấy khô sở không? Qui vị có thích sống như vậy không? 
Đời sống giải thoát là phải như vậy. Nếu không sống như vậy thì làm sao giải thoát được? 


Vì chỉ có lối sống này mới tìm được sự giải thoát của kiếp người. Phải nỗ lực, kiên trì, vì 
cuộc sông con người toàn là khô đau, toàn là trói buộc, không lôi thoát. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


NGHỊ THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI 


Một đêm một ngày quí vị đã sống đúng, sống được và tìm được nguồn sống an lạc trong 
cuộc sông này là một điêu đáng khích lệ. 


Quí vị đã bắt đầu thực tập sống một cuộc sống mới, cuộc sống giải thoát khỏi bao nhiêu sợi 
dâu triên phược của thê gian. Bây giờ có lẻ quí vị cũng ước nguyện cho mọi người được an 
lạc khi thọ Bát Quan Trai như quí vị. Xin hãy chia xẻ pháp lạc này với các huynh đệ của 
mình. 


Chúc quí vị đạt kết quả tốt trên đường tu tập. 
Quyết một đời tu tập không lui, 
Giữ thân tâm thanh thản an vui, 
Nhập Thiên Định xa lìa nhân quả, 
Đạo quả viên thành, độ chúng vui. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Tu Viện Chơn Như, 


Thích Thông Lạc. 
Mùa An Cư năm 2000. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


